thoi dai moi 

TAP CHI NGHIEN CIJU & THAO LUAN 



So 31 

thdng 7, 2014 



"Cong ham Pham Van Dong" 
Gop y ve viec giai thfch 

Cao Huy Thuan 

Thu cua Thu tuong Pham Van Dong gui Ngoai truong Chu 
An Lai ngay 14-9-1958 tao ly le phap ly cho phfa Trung Quoc de 
qua quyet rang Viet Nam da cong nhan chu quyen cua Bac Kinh 
tren Hoang Sa va Truong Sa. Ly le phap ly can ban de Viet Nam 
bac bo luan dieu cua Trung Quoc la: nude Viet Nam Dan Chu 
Cong Hoa khong co tu each phap ly cle nhuong cho Trung Quoc 
mot quyen ma minh khong co o thoi ctiem 1958. O thai diem ay, 
Hoang Sa va Truong Sa thuoc chu quyen cua Viet Nam Cong Hoa. 
Viet Nam Cong Hoa tiep tuc lich su chiem giu tu bao dofi va hanh 
xu chu quyen toan ven tren hai dao ay. Ly le rat xac dang nay, 
nhieu nguoi da noi roi, toi khong nhac lai o day nua. O day, toi chi 
gop them chut ft y ve nhung van de phu, de bo tuc cho ly le chmh 
vua noi o tren. 

Truoc khi di vao nhung chi tiet lich su va nhung lap luan phap 
ly ruofm ra, toi bat buoc phai lam cai chuyen ruofm ra dau tien la 
dang lai nguyen van hue thu ma ngay nay nguoi ta thuong goi la 
"cong ham Pham Van Dong". Buc thu rat don gian, nhung chmh 
vi don gian ma phai giai thfch, hon thua nhau trong vu kien la tuy 
thuoc Ion vao viec giai thfch ay. Toi khong dam lam cong viec rat 
kho khan nay cua luat su chuyen nghiep, doi hoi mot kien thiic ve 
hoc thuyet va an le quoc te thau dao hon, cap nhat hon, chi xin 
nhac lai la cot gop them chut y ma thoi. Gop them chut y ma cung 
da kho khan roi, vi phfa Trung Quoc con dua ra them nhieu bang 
chung khac, nao ban do cua Bo Quoc Phong, cua Phu Thu Tudng, 
nao bao Nhan Dan, nao sach giao khoa, de lam vung chac hon nua 
ly luan cua ho. Mong rang chfnh quyen Viet Nam thu thap duoc 
them bang chung de phan bac. Chi co chfnh quyen moi lam duoc 
viec nay thoi. Khong co trong tay nhung bang chung khac, ly luan 



Cao Huy Thuan I "Cong ham Pham Van Dong " 



19 



duy nhat tren mot "cong ham" la khong du ty nao. Nhung biet lam 

sao? 

Day la nguyen van buc thu, va van de phap ly dat ra la giai 
thfch biic thu: 

"Thua Dong chi Tong ly, 

Chung toi xin trdn trong bdo tin de Dong chi Tong ly ro: 

Chinh phu nu&c Viet-nam Dan chu Cong hba ghi nhan va tan 
thdnh ban tuyen bo, ngdy 4 thdng 9 nam 1958, cua Chmh phu 
nu&c Cong hba Nhan dan Trung-Hoa, quyet dinh ve hdi phdn cua 
Trung Quoc. 

Chmh phu nu&c Viet-nam Dan chu Cong hba ton trong quyet 
dinh ay va se chi thi cho cdc ca quan Nhd nu&c cb trdch nhiem 
triet de ton trong hdi phdn 12 hdi ly cua Trung-quoc, trong moi 
quan he v&i nu&c Cong hba Nhan dan Trung Hoa tren mat be. 
Chung toi xin Mnh gui Dong chi Tong ly l&i chao rat trdn trong. 

Ha Noi, ngdy 14 thdng 9 nam 1958" 

I. Theo ngon ngu cua luat quoc te, buc thu ay duoc goi la mot 
"hanh vi don phuong", tieng Phap la mot "acte unilateral". Van de 
phap ly tong quat dau tien dat ra la: mot hanh vi don phuong co gia 
tri phap ly quoc te khong? Co tmh each rang buoc khong? Co phai 
la mot nguon goc cua luat quoc te khong? 

Dieu 38 cua Quy che Toa An Tai phan quoc te ghi ro ba nguon 
goc: hiep uoc quoc te, tap tuc quoc te, va nhung nguyen tac luat 
phap tong quat duoc cac nude van minh chap nhan. Ngoai ba 
nguon goc chmh ay, con co them mot nguon goc bo tiic thu tu: cac 
quyet dinh tai phan va hoc thuyet cua cac luat gia duoc cong nhan 
la co tham quyen. Vay, nhung "hanh vi don phuong" thi sao? Dieu 
38 khong noi, nhung trong thuc te cua doi song quoc te, cac hanh 
vi nay cang ngay cang nhieu, cang da dang, cho nen rot cuoc, an le 
cung nhu hoc thuyet deu cong nhan gia tri phap ly. Trong 5 loai 
"hanh vi don phuong" duoc liet ke, l&i hua la loai lien quan den 
van de dat ra o day. L6fi hua la mot cam ket don phuong co hieu 
luc rang buoc tac gia cua no. Nhu vay, dung tren mat ly thuyet 
tong quat, phfa Trung Quoc co ly do de buoc ta phai cong nhan 
tmh each rang buoc cua "cong ham Pham Van Dong". Ta phan 
ung the nao? 



Thai Dai Mai | Thang 7, 2014 



Cao Huy Thuan I "Cong ham Pham Van Dong " 



20 



Truoc het, hoc thuyet buoc phai hieu chu "loi hua'' mot each 
han che, phai siet chat tu ay mot each chfnh xac. 1 Nghia la: phai 
dinh nghia chfnh xac the nao la mot loi hua co gia tri phap ly. The 
nao? Hoc thuyet tra lcri: do phai la mot loi hua xuat phat tu mot y 
muon tao ra hau qua phap ly, chu khong phai chi la mot loi tuyen 
bo ham chua mot y dinh chmh tri. 2 Lam sao phan biet the nao la "y 
muon tao ra luat", the nao la khong phai? Khong the co tieu chuan 
tong quat, moi hanh vi don phuong phai xet rieng tung truong hop 
de giai thfeh. Va viec giai thfch nay tuan theo nhung nguyen tac 
duoc ap dung cho viec giai thfch cac hiep uoc, trong do hai nguyen 
tac chmh la: phai thuc long (bonne foi) va phai chu y den doi 
tuoug va muc dfch cua hiep uoc. Thuc long, nghia la phai tim xem 
hai ben ky hiep uoc muon noi gi thuc su. Day la yeu to tarn ly va 
dao due kho tim vi nam trong noi tarn. Cho nen phai lam sang to ra 
bang each tim hieu doi tuong va muc dfch, nghia la nhung yeu to 
ben ngoai de thay hon. Dieu 31 va 32 cua Cong uoc Vienne ve 
viec giai thfch hiep uoc noi ro nhu the: "Hiep uoc phai duoc giai 
thfch theo thuc long voi nghia thong thuong ma cac tu trong do 
thuong duoc hieu, va trong boi canh va anh sang cua doi tuong va 
muc dfch cua hiep uoc". 3 Nhieu an le da can cu tren nguyen tac 
nay. 

Ap dung nguyen tac tren vao viec giai thfch cac hanh vi don 
phuong, hoc thuyet nhan manh: phai tim y dinh cua tac gia \oi hua, 
hon the nua, phai dat uu tien tren giai thfch ft co hai nhat cho tac 

gia ky 4 

Do la nguyen tac tong quat. Con ve phuong phap giai thfch, 
hoc thuyet cung nhu an le deu nhan manh tren su can thiet phai xet 
ky boi canh, ngu canh, cho rang do la each hieu nghiem nhat de 
tim ra y dinh thuc su. 5 An le di rat xa trong phuong phap tim kiem 



1 Charles Rousseau, Droit international public, Tome 1, Paris, Sirey, 1970, 
trang 423. 

2 

Nguyen Quoc Dinh, Droit international public, Paris, LGDJ, 1975, trang 
325; Charles Rousseau, sctd, tu trang 418. 

Charles de Visscher, Theories et Realties en Droit international public, A. 
Pedone, 4e edition, 1970, trang 281. 

4 Charles Rousseau, sdd, trang 424, dan Carbone, Promessa e affidamento nel 
diritto internazinale, Milan, 1967. 

5 Charles Rousseau, sdd, trang 284. 



Thai Dai Mai | Thang 7, 2014 



Cao Huy Thuan I "Cong ham Pham Van Dong " 



21 



nay, de nghi: 1. phai can cu tren toan cau de giai thfch mot chu 
trong do; 2. phai can cu tren nhieu doan de giai thfch mot dieu 
khoan; 3. phai can cu tren mot phan cua hiep uoc trong do co dieu 
khoan phai giai thfch; 4. phai can cu tren toan the hiep uoc; 5. phai 
can cu tren 16i mo dau; 6. phai can cu tren mot loat hiep uoc tuy 
thuoc lan nhau. Ke ruom ra nhu vay de thay rang boi canh, ngu 
canh la vo cung can thiet de dm hieu y dinh thuc su, du la de giai 
thfch hiep uoc hay la de giai thfch mot hanh vi don phuong. Nhieu 
lan, an le cua Toa an Tai phan quoc te thuong true, tien than cua 
Toa an Tai phan quoc te hien nay, da chii trong den hau truong, 
nghia la boi canh dang sau cua viec ky ket hiep uoc, ve mat phap 
ly, chfnh tri, xa hoi, dat hiep uoc vao khong khf cua thud soan 
thao, de nam bat thau dao hon y tuong dau tien va kham pha ra 
nhung hoan canh thuc te trong do y tuong duoc bay to. 6 

Toa an Tai phan quoc te hien tai cung lay cung mot thai do 
nhu vay. Hau y cua hai ben ky ket hiep uoc hoac nhung quan tarn 
chfnh tri cua ho lam khi cung khac voi muc dfch neu ra tren giay 
to, nhat la khi hiep uoc co noi dung chfnh tri. 7 

II. Vay thi, ap dung nhung quy tac tren, hay dat "cong ham 
Pham Van Dong" vao ngu canh cua buc thu va boi canh chfnh tri 
va lich su khi thu duoc gui di de giai thfch muc dfch va y dinh thuc 
su cua tac gia. 

Truoc het la boi canh. Cho den bay gia, doc gia Viet Nam chi 
thay thu cua Pham Van Dong dap lai tuyen bo cua Chu An Lai ma 
chang thay tuyen bo cua Trung Quoc la the nao, tuy rang do la cai 
chia khoa de mo canh cua dau tien. Vay, xin bat dau noi den boi 
canh cua tuyen bo ay, ve mat phap ly roi ve mat chfnh tri, quan su. 

Ve mat phap ly, cho den khi thanh lap Cong Hoa nam 1911, 
Trung Hoa khong co nhan dinh gi ro rang ve van de hai phan cung 
nhu hai ly. Bat dau quan tarn thuc su den van de tu 1912, lap 
truong chfnh thuc cua Trung Hoa Dan Quoc van la 3 hai ly. Phai 
doan Trung Hoa de nghi 3 hai ly tai Hoi nghi Hague ve san dinh 
luat quoc te nam 1930. Nhu ai co chut kien thuc ve luat bien deu 
biet, an dinh hai phan la van de nong bong cua luat quoc te sau khi 



6 Cung tac gia, trang 291, trich nhieu an le. 

7 Charles de Visscher, sctd, trang 282. 



Thai Dai Mai | Thang 7, 2014 



Cao Huy Thuan I "Cong ham Pham Van Dong " 



22 



cac nuac trong The gioi thu ba banh truong anh huong va xac 
nhan tu each doc lap cua minh. Nhieu nuac, nhat la a chau My La 
tinh, noi do rong cua hai phan (tmh tu bo) mot each vo do, co khi 
den ca 200 hai ly. Theo chieu huong do, phai doan Trung Hoa Dan 
Quoc, trong buoi hop thu 308 cua Uy Ban Luat quoc te cua LHQ, 
doi noi do rong cua hai phan ra 12 hai ly. Tro treu thay, de nghi do 
trai nguoc voi lap truong cua My (3 hai ly) ma Trung Hoa la dong 
minh, lai trung hop voi lap truong cua Lien X6 (12 hai ly) ma 
Trung Hoa la thu nghich. Bi anh ca nhac nho, phai doan Trung 
Hoa Dan Quoc, trong buoi hop thu 361 (1956) cua Uy Ban vua 
noi, de nghi mot tu chfnh mem deo ve dieu 3 cua cong uoc dang 
soan thao: 

"1. Hai phan co the do moi quoc gia can bo bien an dinh phu 
hop voi nhu cau kinh te va chien luge trong gidi han tu 3 den 12 
hai ly; dieu nay phai duoc cac quoc gia chu truong mot hai phan 
hep hon chap nhan. 

2. Trong truong hop bat dong y kien, van de se duoc dua ra 
trong tai". 

Tu chfnh do bi bac bo trong phien hop lan thu 363 (8-6-1956) 
voi mot ty so phieu chong rat cao: 9 chong, 3 thuan, 2 khong bo 
phieu. 

Vay la trong lan hop nam 1956, van de hai ly khong duoc giai 
quyet. Uy Ban ket luan mot each lung khung: "Luat quoc te khong 
cho phep noi rong hai phan qua 12 hai ly". 

Hai nam sau, tai Hoi nghi Geneve ve luat bien, hop tu thang 2 
den thang 4 nam 1958, phai doan Trung Hoa Dan Quoc khong dua 
ra mot de nghi nao nua ve hai phan. Trung Quoc luc dia khong 
duoc moi tham du, nhung theo doi rat ky. Bang chung la chi vai 
thang sau, Bac Kinh lay mot thai do dut khoat, trai nguoc voi Dai 
Loan. 

Ruom ra nhu tren la de nhan manh boi canh lich su quan trong 
ciia nam 1958. Truoc do, ngay ca Trung Quoc cong san cung 
khong co lap truong ro rang ve hai ly. Mot quyen sach giao khoa 
ve hinh luat xuat ban nam 1957 hay con noi mot each tong quat 
rang do rong cua hai phan co the la 3 hoac 12 hai ly. Mai cho den 
dau 1958, cac tac gia Trung Quoc moi bat dau hoai nghi ve su 
khon ngoan cua quan diem 3 hai ly chat hep. Chi bat dau tu do, ho 
moi chi trich kich liet lap truoug cua My va Anh ma ho cho la 
"hoan toan vo can cu". Nhung do la cac bai viet cua gioi luat gia. 



Thai Dai Mai | Thang 7, 2014 



Cao Huy Thuan I "Cong ham Pham Van Dong " 



23 



Chmh quyen Trung Quoc dura co lap truong chmh thuc luc Hoi 
nghi Geneve ket thuc. 

Nam thang sau, ngay 23 thang 8 nam 1958, Trung Quoc thinh 
linh mo mot tran phao kfch du doi, voi yem tro cua khong quan va 
hai quan, vao dao Kim Mon do Dai Loan chiem give, ngoai khoi bo 
bien Trung Quoc. My tro giup hau can cho dong minh bang each 
ho tong cac tau tiep te cua Dai Loan cho den gioi han 3 hai ly 
ngoai khoi Kim Mon. Ngay 4-9-1958, dai Bac Kinh loan bao mot 
"Tuyen Bo ve hai phan Trung Quoc" nguyen van nhu sau, chi trich 
nhung doan co lien quan den van de va dich tu tieng Anh: 

" 1. Do rong cua hai phan cua nuac Cong hba Nhdn dan 
Trung Hoa se la 12 hai ly. Dieu khodn nay dp dung cho tat cd lanh 
tho cua nuac Cong hoa Nhdn dan Trung Hoa, gom luc dia Trung 
Hoa va dao can ba bien cua luc dia, cung nhu cho Dai Loan va 
ede dao bao quanh, quan dao Banh Ho, quan dao Dong Sa, quan 
dao Toy Sa, quan dao Trung Sa, quan dao Nam Sa, va tat cd ede 
dao khdc thuoc ve Trung Hoa ma dai duong chia each khoi luc dia 
va ede dao can ba bien cua luc dia. 

4 § 2. Vung Dai Loan va Banh Ho hay con bi My chiem giu 
bang vu luc. Do la vi pham bat hop phdp su toan ven lanh tho va 
chu quyen cua nuac Cong hba Nhdn dan Trung Hoa. Dai Loan, 
Banh Ho va nhung vung khdc nhu the se duac thu hoi lai, va 
Chmh phu nuac Cong hba Nhdn dan Trung Hoa co quyen thu hoi 
nhung vung ay bang moi bien phdp thich hop vao thai diem thich 
hap. Day la noi bo cua Trung Quoc, khong can thiep nao a ben 
ngoai duac dung thu" . 

Ban "Tuyen Bo" thau iron goi, dat tat ca cac dao do Dai Loan 
chiem giu: va Hoang Sa, Truong Sa vao hai phan Trung Quoc. My 
bac bo viec gia tang hai phan cua Bac Kinh, cho do la "am muu 
che giau nhung muc tieu xam luge". Nguoi phat ngon Bo Ngoai 
giao My nhac lai lap truong co huu cua My, "da co tu thai tong 
thong Jefferson, va lap truong ay la 3 hai ly". Ngay 7-9-1958, hai 
quan My tiep tuc ho tong nhu the cac tau tiep te cua Dai Loan. Bac 
Kinh canh cao nghiem khac: "mot hanh dong nhu vay, xam pham 
chu quyen cua Trung Quoc, la nguy hiem". Ngay 6-10, bo truong 
quoc phong Banh Due Hoai ra mot cong bo cho "dong bao Dai 
Loan", cho biet Trung Quoc se ngung na phao trong mot thoi gian 
7 ngay, voi dieu kien My cham dut ho tong tau tiep te den Kim 
Mon. Ngay 13-10, Trung Quoc gia han viec ngung phao kfch them 
2 tuan mra. Ngay 20-10, horn trade khi ngoai truong My Foster 



Thai Dai Mai | Thang 7, 2014 



Cao Huy Thuan I "Cong ham Pham Van Dong " 



24 



Dulles vieng tham Dai Bac, Trung Quoc lai na phao, vien co Dai 
Loan cho phep hai quan My ho tong vao "vung bien" cua Kim 
Mon. Sau do, ngay 25-10, Bac Kinh tuyen bo "ngung chien vao 
ngay chan". Khung hoang dan dan ket thuc 8 . 

Can noi them ly le phap ly ma My da vien dan de bac bo 
"tuyen bo" cua Trung Quoc, khong phai vi co gi mod, ma la de 
thay rang cac phan ung tiep theo quyet dinh cua Bac Kinh deu lien 
quan den van de 12 hai ly la chu yeu. Trong mot bai dien van doc 
trade Hiep hoi luat su ngay 20-1 1-1958, Phu ta co van phap ly cua 
Vien Dong su vu Bo Ngoai giao, ong Maurer, noi: "Huong nua, 
Hoa Ky chu traong rang luat quoc te chi thua nhan gioi han 3 hai 
ly; mot quoc gia khong the bang hanh dong don phuong, quyet 
dinh dau la so huu chung cua tat ca moi quoc gia; dieu do lai con 
vi pham nguyen tac da duoc quoc te cong nhan ve tu do luu thong 
tren bien. Quan diem cua Hoa Ky dat co so tren bao cao cua Uy 
Ban luat quoc te cua LHQ, bao cao ay noi rang 'luat quoc te khong 
doi hoi cac quoc gia phai nhan mot gioi han hai phan vuot qua 3 
hai If. 9 

Cung vay, tiep theo bac bo cua My la bac bo cua Bo Ngoai 
giao Anh, cung lien quan den con so 12, chi sau My mot ngay, 
ngay 6-9-1958. Xin nhac lai mot lan nua: van de nong bong liic do 
la van de 12 hai ly. 

Phe tu ban phan ung di, tat nhien phe cong san phan ling lai. 
Nhu mot tieng doi. Nhu mot luat choi cua chien tranh lanh. Va 
cung tren van de 12 hai ly. Lien X6 tuc toe gui mot cong ham den 
Bac Kinh, tuyen bo "hoan toan ton trong quyet dinh cua chinh phu 
Cong hoa Nhan dan Trung Hoa " va "da chi thi cho cac ca quan 
lien he cua Lien Xo triet de ton trong hai phan 12 hai ly cua Cong 
hoa Nhan dan Trung Hoa ". 10 Hay so sanh ngu van nay cua Lien 
X6 voi "cong ham Pham Van Dong": chu nao chu nay gan nhu 
ban chfnh voi ban sao. Day la mot diem quan trong gop phan vao 
viec giai thfch ban van cua Ha Noi. 



8 Tat ca lich su ke a muc nay la lay tu Hungdah Chiu, China and the Question 
of Territorial Sea, Maryland Journal of International Law, Vol. 1, N° 1, 1975. 

9 Tao Cheng, Communist China and the Law of the Sea, The American 
Journal of International Law, Vol. 13, N° 1, Jan. 1969. 

10 Tao Cheng, nhu tren. 



Thai Dai Mai | Thang 7, 2014 



Cao Huy Thuan I "Cong ham Pham Van Dong ' 



25 



Tat ca nhung chi tiet ruom ra ke ra o tren la cot dua den may 
nhan xet sau: 

1. Phai phan biet cho ro hai van de ma Trung Quoc muon cot 
vao voi nhau nhung boi canh cua nam 1958 ve luat bien buoc phai 
tach rieng ra: van de hai phan va van de chu quyen. Van de hai 
phan la phap ly. Van de chu quyen la chfnh tri. Tranh chap khong 
giai quyet duoc tai Hoi nghi Geneve 1958 la tranh chap tren van de 
hai phan. Bac bo hay tan thanh tuyen bo cua Trung Quoc la bac bo 
hay tan thanh cai chuyen 12 hai ly ay, mot chuyen phap ly nong 
bong vao thoi buoi ay. Khong phai vi bac bo hay tan thanh cai 
chuyen 12 hai ly la bat buoc phai bao ham viec bac bo hay tan 
thanh cai chuyen chu quyen ~ chuyen nay o ben le, ha hoi phan 
giai. Nguyen tac giai thfch mot each han che, chat che, buoc phai 
gat cai gi thua thai ra, cai thua thai o day la chu quyen. 

2. Nguyen tac thuc long cung bat buoc nhu vay. Cai chuyen 
tranh chap chu quyen da xay ra tu 1909 ve Hoang Sa va tu nhung 
nam 1930 ve Truong Sa. Sau the chien 1945, he co chfnh quyen la 
chfnh quyen nao o Viet Nam cung deu khang dinh hai quan dao ay 
la thuoc chu quyen Viet Nam. Thu tuoiig Tran Van Huu cua Quoc 
gia Viet Nam thoi Bao Dai chang han da long trong tuyen bo nhu 
the nam 1951 tai Hoi nghi San Francisco 11 . Mot chfnh quyen chua 
hoan toan doc lap doi voi Phap ma con cuong quyet nhu the, le 
nao, thuc long, mot chfnh quyen da hy sinh xuong mau de bao ve 
doc lap, chu quyen nhu chfnh quyen Pham Van Dong, lai co the tu 
khuoc chu quyen mot each de dang nhu vay trong mot buc thu? Ca 
hai phfa, Viet Nam va Trung Quoc, deu coi lanh tho la thieng 
lieng, bat kha xam pham, lam sao, voi thuc long, co the nghi rang y 
dinh thuc su cua ong Pham Van Dong la nhuofng dao cho Trung 
Quoc? Voi thuc long, lam sao phfa Trung Quoc co the doc buc thu 
ma nghi rang the la xong, moi tranh chap chu quyen gay go tu hon 
mot the ky da xoa sach trong may hang chu cua mot buc thu? 

3. Them nua, moi day, phfa Viet Nam vien dan Bi Vong Luc 
cua Trung Quoc (12-5-1988) trong do, sau khi lap di lap lai luan 



11 Tat ca lich su ve van de nay dugc giai thfch rat r5 trong Le Minh NghTa, 
Nhting van de ve chu quyen lanh tho giQa Viet Nam va cac nude lang gieng, 
Ky Yeu Hoi Thdo phdt trien khu vuc Chdu A-Thdi Binh Duong va tranh chap 
bien Dong, NXB Chfnh Tri Quoc Gia, Ha Noi, 2000, tu trang 300. (co the doc 
toan van bai nay tren mang: 

http://www.tapchithoidai.org/ThoiDail2/200712 LeMinhNghia.htm) 



Thai Dai Mai | Thang 7, 2014 



Cao Huy Thuan I "Cong ham Pham Van Dong " 



26 



ctieu « Trung Quoc co day du tai lieu chung minh quan dao Tay Sa 
va Nam Sa tu xua den nay thuoc lanh tho Trung Quoc », da noi 
them rang « voi nguyen tac thong qua hiep thuong huu nghi de giai 
quyet bat dong, da to y sau nay co the dam phan ». Cau ay la cua 
chfnh mieng Dang Tieu Binh noi ra voi bf thu thu nhat Le Duan 
khi ong Le Duan tham vieng Bac Kinh ngay 14 thang 9 nam 1975. 
Phfa Viet Nam noi ro: nam 1958, Dang Tieu Binh la bf thu Dang 
Cong san Trung Quoc, con to hon ca Chu An Lai, biet ro su viec 
lien he, vay ma con xac nhan "bat dong" va "dam phan", the thi, 
voi thuc long, sao chmh quyen Trung Quoc bay gio lai doc nguoc 
buc thu Pham Van Dong theo nghia la khong con van de chu 
quyen gi nua de ban cai?. 12 Thuc long o dau? 

4. Thuc long o ve phfa Viet Nam. B6i vi y dinh thuc su cua 
buc thu lai con ro rang hon nua khi dat vao hai boi canh lich su 
dac biet: boi canh cua chien tranh lanh noi chung va boi canh phao 
kfch o Kim Mon noi rieng. 

Ve chien tranh lanh, viec ling ho lap truofng cua Lien X6 hay 
Trung Quoc khi lap truong nay chong lai lap truong cua khoi « the 
gioi tu do » duoi su lanh dao cua My la mot thai do chfnh tri qua 
thong thuong trong suot thoi gian lich su ay. Phfa My da cung ran 
giu nguyen lap truong 3 hai ly (ngay ca Dai Loan cung khong dam 
lam trai y) thi phfa Lien X6 hau nhu duong nhien ho tro Trung 
Quoc trong lap truong 12 hai ly. Chfnh yeu, day la mot ung ho 
chmh tri. Su viec thu Pham Van Dong lap lai nguyen van cong 
ham cua Lien X6 chung to dieu do. Hai buc cong ham phai duoc 
hieu trong cung mot tinh than ay. 

Huong ho, boi canh chfnh tri ay lai cang noi bat hon nua voi 
viec phao kfch Kim Mon. Mien Bac liic ay dang so My can thiep. 
Ma chien ham My cong khai vuot qua hai phan 12 hai ly de tien 
vao vung bien chi each Kim Mon 3 hai ly. Benh vuc lap truong 12 
hai ly cua Trung Quoc la chuyen qua de hieu giua hai "dong chf". 
Mien Bac cung khong muon ham doi My o Thai Binh Duong xe 
rao 12 hai ly de tien vao sat bo bien mien Nam nhu tien vao sat 
Kim Mon. 

Boi canh quan su va chfnh tri nay, ngay ca cac tac gia nguoi 
Hoa cung deu neu ro. Chi trfch mot vf du thoi: « Trung Hoa cong 
san ra mot tuyen bo chfnh thuc ve hai phan luc khung hoang 1958 



Noi dung cung cap cho phong vien tai Hop bao ngay 23-5-2014. 



Thai Dai Mai | Thang 7, 2014 



Cao Huy Thuan I "Cong ham Pham Van Dong " 



27 



tren Kim Mon va Ma To len den cao do; nhu the ro rang rang 
nhung bien co ay da phat dong anh huong tren ban tuyen bo" 13 . Ai 
cung thay, liic do My la ke thu chung, lam sao, voi thuc long, 
khong thay rang van thu cua Ha Noi nham viec chong ke thu 
chung? Trong boi canh quan su va chmh tri cua nam 1958, chong 
My tiic la ung ho 12 hai ly. Dong Due ung ho, Rumania ung ho 
tiep theo Lien X6 14 . Cong ham Pham Van Dong cung ung ho nhu 
vay thoi. Neu muon tim doi twang, muc tieu dfch thuc cua hanh vi 
don phuong nay, thi boi canh ay cho du anh sang. 



Bai viet nho nay duoc viet trong thai gian tac gia nam trong 
benh vien, khong co phuong tien tim them tu lieu d cac thu vien. 
Voi muc dfch nho be la lam sang to nhung gi da noi tu lau bang 
mot ngon ngu va mot lap luan phap ly, tac gia khong mong gi hon 
la duoc ban be co tham quyen chinh sua va bo tuc them. 

© Thai Dai Mai 



13 Tao Cheng, eta dan. 

14 Nhu tren. 



Thai Dai Mai | Thang 7, 2014 



